Sô công bồ quốc tê về khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam trong 5 ... https://vietnamnet.vn/vn/g1ao-duc/so-cong-bo-quoc-te-ve-khoa-hoc-xa... 


2 of10 


Nghiên cứu KHXH&NV ở Việt Nam tăng trưởng thế nào 
trong 5 năm qua? 


16/07/2021 18:00 GMT+7 


Trong các cuộc tranh luận về quy chế đào tạo tiến sĩ mới, có ý kiến cho rằng việc điều chỉnh 
bỏ yêu cầu bắt buộc về công bố quốc tế là phù hợp với đặc thù ngành khoa học xã hội vì 
tính chất khó đăng của ngành này. 


ThS Hồ Mạnh Toàn, Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Liên ngành, Trường ĐH Phenikaa đã gửi tới 
VietNamNet một số phân tích về công bố quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực này. Theo ThS Toàn, 
anh đã lấy dữ liệu từ trang web Scimago - trang thông tin lấy toàn bộ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu 
Scopus để kiểm chứng xem nhận định trên có thực sự đúng hay không? 


Kết quả công bố một số chuyên ngành trong lĩnh vực KHXH-NV của Việt Nam 2016-2018 theo cơ sở dữ liệu 
Scopus (nguồn Scimago) 


Kinh tế __ | 107] 24684 10244Ầ 57 52 20 


Triếthc 3 1 25 86 
Thư viện và Khoa học thông g1 4 70 





Danh sách này bao gồm số bài đăng trên tạp chí, sách, hội thảo được Scopus ghi nhận. 


Trái ngược với nhận định Khoa học xã hội nhân văn là lĩnh vực khó đăng, có thể thấy một loạt các 
ngành trong Khoa học xã hội nhân văn đã có tăng trưởng vượt bậc về số lượng công bố quốc tế 


trong 5 năm qua. 


Đặc biệt, có thể kể đến chuyên ngành Kinh tế và Kinh doanh. Năm 2016, một năm trước khi Thông 
tư 08/2017/TT-BGDĐT (thông tư cũ về đào tạo tiến sĩ) ra đời, các nhà nghiên cứu kinh tế từ Việt Nam 
chỉ công bố được 107 bài, đứng thứ 57 thế giới, thì đến năm 2018, con số tương ứng đã lên tới 246 
bài, xếp thứ 52 thế giới. Hơn thế nữa, đến năm 2020, đã có sự tăng trưởng vượt bậc về số công bố 
trong ngành kinh tế (1024 bài, đứng thứ 20 thế giới). 


7/16/2021, 6:07PM 


Sô công bồ quốc tê về khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam trong 5 ... https://vietnamnet.vn/vn/g1ao-duc/so-cong-bo-quoc-te-ve-khoa-hoc-xa... 


(đứng thứ 52 thế giới). 


Ngoài ra, kể cả các chuyên ngành được xem là có “tính đặc thù”, tưởng chừng như rất khó công bố 


cũng có sự thay đổi đáng kể. 


Cụ thể, các chuyên ngành như Nhân học, Văn học, Triết học, Thư viện và khoa học thông tin, đô thị 
học trong năm 2016 đầu chỉ công bố được dưới 10 bài thì đến các năm 2018, 2020, số xuất bản đều 
tăng dân lên tới “hai chữ số”, đặc biệt ấn tượng có chuyên ngành Thư viện và Khoa học thông tin, 
đến năm 2020 đã công bố được 77 bài. 


Tương tự, các ngành khác như Tâm lý, Văn hóa, Luật, Khoa học chính trị và quan hệ quốc tế, lịch sử, 
ngôn ngữ cũng đều có sự tăng trưởng đầu từ 2016 đến 2020. 


Như vậy, có thể nói, sau Thông tư 08 về đào tạo tiến sĩ năm 2017 với sự chú trọng đến công bố quốc 
tế, nghiên cứu về Khoa học xã hội nhân văn ở Việt Nam đã có sự tăng trưởng rất đáng ghi nhận về 
trong mọi chuyên ngành hẹp. Và nhận định rằng Khoa học xã hội nhân văn Việt Nam là “đặc thù”, 


“khó đăng” hay “không phù hợp với quốc tế” cần phải xem xét lại. 
ThS. Hồ Mạnh Toàn 
1 JU)Í pTT Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ GD-ĐT tiếp thu ý kiến về chuẩn tiến sĩ mới 


Ngày 15/7, Văn phòng Chính phủ có công văn gửi Bộ GD-ĐT thông báo ý kiến chỉ 
_ đạo của Phó Thủ tướng Vũ... 


)7 tháng | 






Điểm mấu chốt trong tranh cãi 'nảy lửa' về chuẩn tiến sĩ mới của Bộ 
GD-ĐT 

Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ 
(gọi tắt là Quy chế 2021)... 


Nguyên Viện trưởng Toán học: 'Chuẩn tiến sĩ mới là nỗi hổ thẹn với 
thế giới' 

"Không có tiêu chuẩn công bố quốc tế thì những quy định đầu vào, dù có chặt 
chẽ đến đâu, cùng với các ... 


GS Văn học: KHXH của Việt Nam không kém, sao lại 'hạ chuẩn' tiến sĩ? 





3 of10 7/16/2021, 6:07PM 


Sô công bồ quốc tê về khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam trong 5 ... https://vietnamnet.vn/vn/g1ao-duc/so-cong-bo-quoc-te-ve-khoa-hoc-xa... 


Xem thêm › 











& | : vn ư.-- ,Ñ 
Cô giúp việc 5 năm đột nhiên Bé trai 2 tuổi bị bạo hành đến Bí mật về người vợ cũ và điều 
mang thai, lúc biết cha ruột chết: 21 ngày địa ngục chịu sự trùng hợp đặc biệt trong cuộc 
của đứa trẻ chồng tôi 'lông tra tấn bằng ma túy và bạo lực, đời của Hoài Linh 
lộn' còn tôi đỏ hoe mắt thi thể không còn ra hình hài 
2Sao Tintuconline Infonet ICTNews Multimedia 
Pháp luật Công nghệ Kinh doanh Giáo dục Thời sự 
Hồ sơ vụ án Bảo mật Đầu tư Tuyến sinh Quốc phòng 
Ký sự pháp đình Sản phẩm Tài chính Du học An toàn giaofqG 
Tư vấn pháp luật Ứng dụng Doanh nhân Trắc nghiệm Clip nóng 
Thể thao Đời sống Tin thế giới Bất động sản Bạn đọc 
Bóng đá ViệtNam Gia đình Bình luận quốc tế Dự án Thơ 
Bóng đá quốc tế Ấm thực Chuyện lạ thế giới Nội thất Hồi âm 
Trực tiếp Bóng đá Tâm sự Quân sự Kinh nghiệm - Tư vấn Chia sẻ 
® ⁄ Cơ quan chủ quản: Bộ Thông tin và Truyền thông LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 
Số giấy phép: 09/GP - BTTTT, cấp ngày 07/01/2019 Hà Nội. Hotline: 0919 40 
(@fffíAI†(lệ[ 2z” : .ạ. 
- ——————————— TÔNnGg biên tập: Phạm Anh Tuân Tp.HCM. Hotline: 0919 4: 
VÌ VIỆT NAM HÙNG CƯỜNG : l 
Liên hê Tè Tòa soạn: Tòa nhà C'Land - 156 Xã Đàn 2, Đông Đa, Hà Nội _ Xem thông tin chỉ tiệt: hftp 
lên hệ Tòa soạn Ộ 
© 1997 Báo VietNamNet. All rights reserved. Hồ trợ kỹ thuật: support€ 


Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự Tuyền dụng 
đông ý bằng văn bản của báo VietNamNet. 


10 of10 7/16/2021, 6:07PM 


